ĐLVN 


VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM 



ĐLVN 23 : 2017 


NHIỆT KÉ Y HỌC 

ĐIỆN Tử TIÉP XÚC CÓ Cơ CÁU cực ĐẠI 
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH 

Clinical electrical thermometers with maximum device 
Veriýication procedure 

SOÁT XÉT LẦN 1 


HÀ NỘI - 2017 




Lời nói đầu: 

ĐLVN 23 : 2017 thay thế ĐLVN 23 : 1998. 

ĐLVN 23 : 2017 do Ban kỹ thuật đo lường TC 11 “Phương tiện đo nhiệt độ và các đại 
lượng liên quan” biên soạn, Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng ban hành. 


2 



VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM 


ĐLVN 23 : 2017 


Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại 
Quy trình kiểm định 

Clinical electrỉcal thermometers with maxỉmum device 
Veri/ication procedure 


1 Phạm vi áp dụng 

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu và định kỳ nhiệt kế y học 
điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại (sau đây gọi là nhiệt kế bị kiểm), dùng để đo nhiệt 
độ cơ thể, có phạm vi đo ít nhất trong khoảng nhiệt độ từ 32 °c đến 42 °c, có độ phân 
giải 0,01 °c hoặc 0,1 °c. 

Văn bản này không áp dụng để kiểm định các loại nhiệt kế sau: 

- Nhiệt kế y học điện tử không có cơ cấu cực đại dùng để đo nhiệt độ liên tục. 

- Nhiệt kế y học điện tử có cơ cấu cực đại dùng để đo nhiệt độ ngoài da. 

- Nhiệt kế y học điện tử có cơ cấu cực đại, đầu đo có thể tháo rời khỏi bộ phận chỉ thị 
hoặc lắp lẫn. 

- Nhiệt kế y học bức xạ hồng ngoại đo nhiệt độ tai cơ thể nguời. 

2 Giải thích từ ngữ 

Các từ ngữ trong văn bản này đuợc hiểu nhu sau: 

2.1 Nhiệt kế y học điện tử có cơ cấu cực đại là nhiệt kế kiểu tiếp xúc, bao gồm đầu đo 
nhiệt độ gắn liền với phần chỉ thị. 

2.2 Cơ cấu cực đại là phần cấu tạo của nhiệt kế giúp cho số chỉ của nhiệt kế giữ ở giá 
trị nhiệt độ cao nhất sau quá trình đo nhất định và duy trì cho đến khi nguời sử dụng 
đặt lại. 

3 Các phép kiểm định 

Phải lần luợt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1. 


3 




ĐLVN 23:2017 


Bảng 1 


TT 

Tên phép kiểm định 

Theo điều mục của 
quy trình 

1 

Kiểm tra bên ngoài 

7.1 

2 

Kiểm tra đo lường 

7.2 

2.1 

Qui định chung 

7.2.1 

2.2 

Trình tự tiến hành kiểm tra tại một điểm nhiệt độ 

7.2.2 

2.3 

Xác định sai số 

7.2.3 


4 Phương tiện kiểm định 

Các phương tiện dùng để kiểm định được nêu trong bảng 2. 


Bảng 2 


TT 

Tên phương tiện 
dùng để kiểm định 

Đặc trưng kỹ thuật đo lường 
cơ bản 

Áp dụng cho 
điều mục của 
quy trình 

1 

Chuẩn đo lường 




Nhiệt kế chuẩn 

- Phạm vi đo phù hợp với phạm 
vi kiểm định 

- Độ không đảm bảo đo mở rộng 
không lớn hơn 0,02 °c 

7.2 

2 

Phương tiện đo khác 




Các bình điều nhiệt 
chất lỏng 

- Phạm vi đo phù hợp với phạm 
vi kiểm định 

- Độ ổn định không lớn hơn: 

± 0,02 °c. 

- Độ đồng đều không lớn hơn: 

± 0,01 °c. 

7.2 

3 

Phương tiện phụ 



3.1 

Kính phóng đại 

- Độ phóng đại không nhỏ hơn 

4X 

7.1, 7.2 

3.2 

Dụng cụ gá lắp, giấy 
lau sạch, cồn tinh khiết, 
đồng hồ thời gian 


7.2 


4 






ĐLVN 23 : 2017 


5 Điều kiện kiểm định 

Khi tiến hành kiểm định, phải đảm bảo các điều kiện môi trường sau đây: 

- Nhiệt độ: (23 ± 5) °C; 

- Độ ẩm không khí: < 70 %RH. 

6 Chuẩn bị kiểm định 

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây: 

- Lựa chọn tổ hợp chuẩn thoả mãn điều kiện như trong bảng 2. 

- Làm vệ sinh sạch nhiệt kế bị kiểm, chuẩn bị các dụng cụ để gá lắp nhiệt kế chuẩn và 
nhiệt kế bị kiểm. 

7 Tiến hành kiểm định 

7.1 Kiểm tra bên ngoài 

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây: 

7.1.1 Nhiệt kế bị kiểm phải có các ký, nhãn hiệu sau đây: 

a. Tên hoặc nhãn hiệu của nhà sản xuất; 

b. Ký hiệu/số sêri hoặc số sản xuất; 

c. Giá trị nhiệt độ hoặc tín hiệu chỉ báo kết quả tự kiểm tra. 

7.1.2 Nhiệt kế bị kiểm phải được chia độ theo độ Celsius ( °c ) 

7.1.3 Độ phân giải nhỏ nhất của chỉ thị: 

a. Nhiệt kế cấp 1: 0,01 °c. 

b. Nhiệt kế cấp 2: 0,1 °c. 

7.1.4 Chỉ thị phải rõ ràng, không mất nét hoặc gây nhầm lẫn cho việc đọc. 

7.1.5 Nhiệt kế bị kiểm không thoả mãn một trong các yêu cầu kiểm tra bên ngoài, bị 
loại bỏ, không kiểm tra tiếp. 

7.2 Kiểm tra đo lường 

Nhiệt kế y học thủy tinh - thủy ngân có co cấu cực đại được kiểm tra đo lường theo 
trình tự nội dung, phưong pháp và yêu cầu sau đây: 

7.2.1 Quy định chung 

a. Nhiệt kế bị kiểm được kiểm tra đo lường bằng phưong pháp so sánh. Tại mỗi điểm 
nhiệt độ kiểm tra, giá trị nhiệt độ của nhiệt kế bị kiểm được so sánh với giá trị nhiệt độ 
của nhiệt kế chuẩn quy định tại mục 4. 

b. Giá trị của nhiệt kế bị kiểm là giá trị đọc được sau khi nhiệt kế có tín hiệu ổn định. 

c. Số lần đọc của nhiệt kế chuẩn không ít hon 3. 


5 



ĐLVN 23:2017 


d. Số điểm kiểm tra không được ít hơn 3, ít nhất tại các điểm nhiệt độ: (35 ± 0,05) °C; 
(37 ± 0,05) °c và (41,5 ± 0,05) °c. 

7.2.2 Trình tự tiến hành kiểm tra tại một điểm nhiệt độ: 

a. Đặt các nhiệt kế bị kiểm trong phòng kiểm tra và cung cấp điện áp nuôi nhiệt kế phù 
hợp với quy định của nhà sản xuất; 

b. Đặt nhiệt độ bình điều nhiệt cho phù hợp với điểm nhiệt độ kiểm tra; 

c. Khi nhiệt độ bình điều nhiệt ổn định, nhúng nhiệt kế bị kiểm vào bình điều nhiệt, 
nhúng hết phần đầu đo của nhiệt kế. Khi số chỉ của nhiệt kế chuẩn và nhiệt kế bị kiểm 
ổn định, đọc và ghi số chỉ của các nhiệt kế; 

7.2.3 Xác định sai số: 

a. Sai số tại mồi điểm nhiệt độ kiểm tra, được tính theo công thức: 

At = tbk ^tch ± ỗt ch ^ 

Trong đó : 

-tbk: Giá trị trung bình của nhiệt kế bị kiểm tại mồi điểm nhiệt độ kiểm tra; 

- tch : Giá trị trung bình của nhiệt kế chuẩn tại mồi điểm nhiệt độ kiểm tra; 

- ôt ch : Hiệu chính số đọc của nhiệt kế chuẩn cho trong chứng chỉ hiệu chuẩn (nếu có) 

b. Sai số tại các điểm nhiệt độ kiểm tra không được vượt quá sai số cho phép của nhiệt 
kế là: 

+ Cấp 1: không được vượt quá ±0,15 °c. 

+ Cấp 2: không được vượt quá ± 0,2 °c. 


8 Xử lý chung 

8.1 Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại sau khi kiểm định nếu đạt các yêu 
cầu quy định theo quy trình kiểm định này được cấp chứng chỉ kiểm định (tem kiểm 
định, dấu kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định ...) theo quy định. Tem kiểm định 
được dán tại vị trí thích hợp trên thân nhiệt kế và không ảnh hưởng đến việc sử dụng. 

8.2 Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại sau khi kiểm định nếu không đạt 
một trong các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì không được cấp chứng 
chỉ kiểm định. 

8.3 Chu kỳ kiểm định của nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại: 06 tháng. 


6 



Phụ lục 


Tên cơ quan kiểm định BIÊN BẢN KIÉM ĐỊNH 

...Số:. * 


Tên phương tiện đo:. 

Kiểu:.Số:. 

Cơ sở sản xuất:.Năm sản xuất: 

Đặc trưng kỹ thuật: . 


Phương pháp thực hiện:. 

Cơ sở sử dụng:. 

Điều kiện môi trường: 

Nhiệt độ:. Độ ẩm:. 

Người thực hiện:. 

Ngày thực hiện :. 

Địa điểm thực hiện :. 

KÉT QUẢ KIÊM ĐỊNH 


1 Kiểm tra bên ngoài: Đạt □ Không đạt □ 

2 Kiểm tra đo lường: 

Số liệu và kết quả: Đơn vị tính: °c 


Điểm 
kiểm tra 

Lượt 

đọc 

Nhiệt kế bị kiểm 

Nhiệt kế chuấn 

At 

tbk 

tbk 

tch 

tch 

ỗt ch 

35 °c 

1 







2 



3 



n 



37 °c 

1 







2 



3 



n 



41,5 °c 

1 







2 



3 



n 




Không đạt: □ 


4 Kết luận: 


Đạt: □ 


Người soát lại 


Người thực hiện 


7 





















